CHUA THIẾU LÂM VÀ VÕ 
THUẬT TRUNG HOA 


Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Мис luc 


CHUA THIẾU LÂM VÀ VÕ THUẬT TRUNG HOA 


Nguyén Duy Chính 
CHÙA THIẾU LÂM VÀ VÕ THUÀT TRUNG HOA 


V õ thuật là một sản phẩm văn hóa đặc trưng chỉ con người 
mới có, nghĩa là sức mạnh của chúng ta không ngừng lại ở 
giới hạn bẩm sinh như các loài cầm thú mà có thể tập luyện 
cho tiến triển hơn, thu nhập kinh nghiệm và kiến thức, kỹ 
thuật từ người khác rồi lại biết gia giảm chế biến cho phù 
hợp với hoàn cảnh của mỗi người. Võ thuật lại biến chuyển 
theo từng nơi, từng thời đại nhưng tới nay rất ít tài liệu viết 
một cách khoa học và đầy đủ như những bộ môn khác. 
Thành thử việc viết về võ thuật sẽ rơi vào một trong hai thái 
cực, một bên huyền thoại hóa công phu quyền cước thành 
những dật sự ly kỳ, một bên lại gần như phủ nhận triệt để 
không còn giá trị gì bao nhiêu. 

Cứ như các nhà nghiên cứu, nguyên thủy của võ thuật có 
thể bắt nguồn từ những động tác múa may của các chiến sĩ 
khi ăn mừng chiến thắng hay trong các dịp tế lễ. Những 
động tác đó có thể có cầm binh khí và thường xuất hiện 
trong những hình vẽ thời thái cổ. Trên trống đồng Ngọc Lũ 
tìm thấy tại miền Bắc Việt Nam cũng có những hình người 
đầu đội mũ lông chim, tay cầm giáo trong một buổi lễ mà 
người ta cho rằng để cầu mưa vì trống đồng chính là một 
nhạc khí dùng trong dịp đảo vũ (rain dance). 


VÕ LÀ GÌ? 
Cứ theo từ nguyên chữ Hán, Thuyết Văn Giải Tự của Hứa 
Thận đời Hậu Hán đã định nghĩa là: 


“Võ giả, vũ dã, chỉ qua dà, nãi chấn vü hoa loan, binh dinh 
hoa loạn chi hậu, khói phục nhân dao chi cán bản, ái vũ 
thống nhất địch nhân, thực vi võ chi bản nghĩa.” 

(Võ là vỗ về, ngừng chiến tranh, sau khi loạn lạc được bình 
định rồi quay về với căn bản của con người, yêu thương thân 
ái với kẻ địch chính là nghĩa gốc của võ vậy) 

Chữ Hán viết Võ bao gồm một bên chữ Chỉ (ngừng lại), một 
bên chữ Qua (giáo mác) nghĩa là ngừng chiến đấu, ngừng 
tấn công. Định nghĩa đó là do người đời sau nâng cao ý 
nghĩa của chữ Võ chứ thực tế chữ Võ nguyên thủy là hình 
người cầm vũ khí, võ nghệ là để chiến đấu và trong chiến 
đấu, khởi đầu luôn luôn là do cái tâm hiếu thắng. Chính vì 
thế người ta vẫn tự hỏi tại sao võ thuật lại phát triển nơi các 
chùa chiền, đạo quan, tu viện vốn dĩ là nơi mà con người 
truy cầu bình an, xa lánh thế tục, cố gắng dứt bỏ lục dục 
thất tình? 

Khi truyền qua Âu Mỹ, võ thuật được dịch thành martial arts 
hay Kungfu dịch âm hai chữ công phu của Tàu. Công phu thì 
Việt Nam ta ai cũng biết là một nỗ lực, cố gắng trường kỳ, 
liên tục (something which takes a great deal of time and 
efforts to accomplish) và có thể áp dụng vào mọi ngành, 
mọi việc nếu muốn làm cho đến nơi đến chốn. 

Còn người Việt chúng ta thì định nghĩa võ (hay vũ) rất đơn 
giản. Theo Việt Nam tự điển của hội Khai Trí Tiến Đức (Trung 
Bắc Tân Văn Hà Nội 1931) Vũ (võ) là dùng uy lực mà làm 
cho người ta phục, trái với văn (tr. 641). Đại Từ Điển tiếng 
Việt của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Nhà Xuất Bản Văn hóa 
Thông tin Hà Nội 1998) thì định nghĩa là “lối đánh nhau 


báng tay khóng һоас có cón, kiém ..."(tr 1820). 


VÕ THUẬT TRUNG HOA, HINH THÀNH VÀ PHÁT TRIÉN 
Cứ theo sách vở còn ghi lại, võ thuật Trung Hoa ở thói xa 
xưa rất mơ hồ và mỗi người lại hiểu theo một cách. Phần lớn 
những dật sự đều do khẩu truyền từ đời nọ sang đời kia, mà 
việc truyền miệng đó rất dễ dàng thêm bớt, bóp méo, tô 
điểm hay dấu diếm nên mười phần không tin được một. 

Võ thuật Trung Hoa sau khi đã đi qua giai đoạn thực dụng 
của nó là để tự vệ, sinh tồn cũng trở thành một phần bộ của 
văn hóa với tất cả những di sản và tương quan xa gần của 
đời sống. Người ta đã đem thuyết âm dương, ngũ hành, tam 
tài, bát quái của Dịch lý, cộng thêm những phép thở hút của 
khí công Đạo gia, Phật gia, rồi kinh mạch huyệt đạo, các loại 
thuốc men, xoa bóp, tẩm luyện của y khoa vào làm giàu cho 
võ thuật. Đó là chưa kể một số ma thuật, bùa chú cũng được 
sử dụng trong một số môn phái. Xa hơn nữa, người ta còn 
thêm vào những trận pháp, lấy một chống đông hay lấy 
đông người chống đông người. Mỗi một công phu luyện tập 
lại được kỳ bí hóa để trở thành một “tuyệt kỹ” mà chúng ta 
thường thấy trong các tiểu thuyết võ hiệp. 

Thực tế võ thuật như thế nào là một câu hỏi mà nhiều người 
vẫn còn đang đi tìm. Võ thuật sẽ đi về đâu, võ ngày nay hay 
hơn hay kém hơn ngày xưa? Có còn ích lợi gì nữa không 
ngoài việc vận động cho thân thể dẻo dai, khỏe mạnh? 

Một cách tổng quát, võ thuật là sản phẩm của văn hóa và 
văn minh không thể tách rời với đời sống thực tế bị giới hạn 
trong những thành tựu mà con người có thể đạt tới mà thôi. 


Hơn nữa, võ thuật cũng là một mó kiến thức và kinh nghiệm 
cho nên chỉ có thể truyền thụ mà không thể thừa hưởng tích 
lũy như tài sản. Để có một cái nhìn nghiêm chỉnh về vấn đề 
này, chúng ta trước hết phải sáng suốt dặt một số câu hỏi 
và đừng để rơi vào những khẳng định vô căn cứ. 

Nhiều câu hỏi được đặt ra cho bất cứ ai muốn tìm hiểu võ 
Tàu: 

- Có những công phu thần kỳ như tiểu thuyết miêu tả 
không? 

- Thực sự môn phái được xây dựng như thế nào? Có những 
kỳ kinh bảo cấp tập luyện vài năm sẽ thành cao thủ hay 
không? 

- Bảy mươi hai tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm như thế nào? 

- Nội công, công lực, nội kình ... ra sao? Nội ngoại công có 
giới hạn hay vô hạn? 

- Có thực sự càng già thì nội công càng tỉnh thâm, càng 
khỏe hơn người còn trẻ? 

- Võ Tàu và võ Việt Nam có liên hệ gì chăng? Việt Nam có 
những môn phái nào? 

- Võ thuật và chiến đấu trong quân sự có khác biệt gì? Các 
loại kiếm trận, quyền trận có hay không? 


Lịch sử: 

Việc con người tìm cách bảo vệ mình trong việc chiến đấu 
chống dã thú hay kẻ thù là một chuyện hiển nhiên nhưng 
những phương thức chiến đấu ấy được hệ thống hóa thành 
một tiến trình chắc phải mất một thời gian lâu và tới khi con 
người có đủ trình độ để thêm bớt, lưu truyền chắc phải cần 


cả những tiến bộ khác của xã hội. 

Trong thời thái cổ, những người được kính trọng nhất là 
những đồng cốt, thầy bùa, thầy pháp ... là người coi như có 
liên hệ với thần linh. Những “thầy pháp” đó thường có nhiều 
pháp thuật, kể cả việc bào chế thuốc men, chữa bệnh, cầu 
cúng và thường thường là một đạo sĩ, tu sĩ. Những nghi thức 
chữa bệnh thường kèm theo những động tác nhảy múa để 
trừ tà mang một hình thái đặc biệt và cũng phải tập luyện 
cho thuần thục, nhịp nhàng, ít nhiều liên quan đến vũ nhạc 
để biến thái thành võ nghệ. 

Thời Xuân Thu, Chiến Quốc nho gia đã đề cập đến lục nghệ 
(lé nhac xa ngu thư số) trong đó việc bán cung và cưỡi ngựa 
là hai bộ môn liên quan đến chiến đấu. Sử sách cũng ghi 
chép những truyện về những “gia khách”, một loại người đi 
lang thang khắp nơi, ai dùng thì ở, sử dụng như một thứ lính 
đánh thuê. Những người đó dĩ nhiên phải có sức khỏe hơn 
người nhưng kỹ thuật chiến đấu thế nào, do thiên bẩm hay 
được truyền thụ thì vẫn còn là một vấn đề. 

Thời Bắc Ngụy, nhà sư Đạt Ma từ Thiên Trúc sang truyền đạo 
có dạy ít nhiều kỹ thuật chiến đấu và phương pháp làm cho 
thân thể khỏe mạnh để đủ sức tu tập chống với giá rét. 
Những phương pháp đó có ít nhiều phát nguồn từ phép Du 
Già (Yoga) của Ấn Độ mà ngày nay còn thịnh hành. Thời 
Nam Bắc Triều, dưới đời Lương Võ Đế ở Giang Nam có Trình 
Linh Tẩy dạy Thái Cực Công. 

Tới đời Đường các nhà sư chùa Thiếu Lâm giúp Тап Vương 
chống với Vương Thế Sung và chính từ đó danh tiếng chùa 
chiền mới vang dội, coi như nguồn gốc của võ học. 


Tuong truyén Tóng Thái Tó sau khi binh dinh các noi, thóng 
nhất đất nước, coi trọng các hiệp khách nén gia tâm phổ 
biến võ nghệ. Bài trường quyền được lưu truyền đã coi ông 
như tổ sư nên được gọi là Thái Tổ Trường Quyền. Cuối đời 
Nam Tống, Nhạc Phi (Vũ Mục) cũng dùng võ thuật huấn 
luyện binh sĩ nên cũng được coi là tổ sư của Hình Ý Quyền. 
Ngoài ra còn có Trương Tam Phong, một đạo sĩ nổi danh giúp 
quan binh giết giặc cỏ chặn đường khi về triều cháu vua Huy 
Tông nên cũng thành tổ sư phái Võ Đương. 

Sang đời Minh, danh tướng Thích Kế Quang đem võ Thiếu 
Lâm dạy cho binh lính bình định được đám giặc cướp miều 
duyên hải (oải khấu, giặc lùn tức người Nhật làm cướp biển), 
để lại bộ Kỹ Hiệu Binh Thư. Khi nhà Minh bị thua trong dân 
gian cũng có những người tập võ mong dùng làm phương 
tiện để đuổi ngoại xâm nhưng không đi đến đâu. Đó cũng là 
nguyên nhân tại sao thời Thanh sơ phong khí võ thuật lại 
thịnh hành. 

Đời Thanh có Cam Phượng Trì, Thạch Đạt Khai được triều 
đình sai thành lập Thiện Phác Cung, tập hợp hơn hai trăm 
giáo đầu chuyên về chiến đấu, đánh vật với các võ sĩ Mông 
Cổ. 

Đời Dân Quốc võ thuật cũng một thời phát đạt. Danh gia võ 
thuật ở Thiên Tân là Thôi Nguyên Giáp đứng ra thành lập 
Tinh Võ Thể Dục Hội tại Thượng Hải rồi lan ra có các phân 
hội ở Hán Khẩu, Quảng Châu, Hạ Môn. Năm 1918, Trung Hoa 
Võ Thuật Hội thành lập ở Thượng Hải và cùng năm đó Bộ 
Giáo Dục chính quyền Dân Quốc ra thông tư kêu gọi các 
trường học phải thêm vào môn huấn luyện võ thuật. Năm 


1924, tai dai hội giáo dục ở Võ Xương có biểu diễn võ thuật. 
Năm 1928, Nữu Vĩnh Kiến, Trương Chi Giang thành lập Trung 
Ương Quốc Thuật Quán ở Nam Kinh. Năm 1920, một lần nữa 
bộ Giáo Dục lại yêu cầu các trường tăng thêm một giờ võ 
thuật và vì thế tỉnh nào cũng có Võ Thuật Quán, tập hợp các 
võ sư trong vùng để nghiên cứu và phổ biến. 

Khi Trung Cộng chiếm được chính quyền, các bộ môn võ 
thuật không được lưu tâm, những nơi mang danh nguồn gốc 
võ học như Võ Đương, Thiếu Lâm còn bị cấm đoán vì thành 
phần tăng lữ, đạo sĩ bị coi là phi sản xuất, ăn bám xã hội, 
truyền bá mê tín dị đoan. Chùa Thiếu Lâm to lớn là thế mà 
đến thập niên 80's chỉ còn độ mươi nhà su già sống hầu nhu 
không ai biết đến[1]. Ở Đài Loan và các cộng đồng người 
Hoa hải ngoại thì phong khí võ thuật trở nên thịnh hành 
nhất là những thập niên 60, 70 khi có phong trào tiểu thuyết 
kiếm hiệp, phim ảnh võ thuật гат rộ khiến thanh niên 
chuyên tâm nghiên cứu nhiều và phong trào tập võ lan rộng 
ra cả các nước Âu Mỹ. 


Võ thuật Trung Hoa như thế nào? 

Cứ như suy đoán của những nhà nghiên cứu, võ thuật Trung 
Hoa bắt đầu bằng tập hợp những kinh nghiệm trong chiến 
đấu với thú dữ và với các bộ lạc khác để sinh tồn. Việc tích 
lũy kiến thức của nhiều đời, trong đó việc bắt chước muông 
thú đóng một vai trò đáng kể chứ không phải chỉ do một tổ 
sư nào đó nghĩ ra rồi truyền lại. Từ chân tay đến sử dụng 
binh khí và nương theo những phương tiện chiến đấu như 
xe, ngựa càng ngày càng thêm phát triển. 


Vé phuong dién quyén ly, ngoài cóng phu cüa dao gia và 
thiên gia, võ thuật Trung Hoa cũng là một chi lưu của văn 
hóa, thành thử lại gắn chặt với thuyết âm dương ngũ hành, 
tam tài bát quái phối hợp thêm kỹ thuật luyện gân xương và 
huyệt đạo trong y học. Do đó người võ sinh lại phải biết ít 
nhiều về kinh mạch, vinh khí vệ khí để nắm vững biến 
chuyển của con người. Một bộ môn đả huyệt gọi là Nham 
Thần còn tính toán cả thời khắc để quyết định mục tiêu tấn 
công vì trong mười hai giờ thì khí lực ở mười hai kinh mạch 
khác nhau. 

Khi nghiên cứu về võ Tàu, người ta thường phân chia theo 
những sắp đặt sau đây: 

* Bắc phái - Nam phái 

Nước Trung Hoa có địa bàn rất rộng nhưng người ta thường 
lấy hai con sông lớn Dương Tử và Hoàng Hà làm ranh giới 
thiên nhiên phân chia hai vùng Bắc và Nam. Hai con sông 
chia ra miền bắc với khí hậu đại lục, nhiều cao nguyên và sa 
mạc, có những đồng cỏ rộng rãi, miền nam lắm sông ngòi, 
núi non và đồng ruộng và vì đặc tính địa lý trên người Tàu có 
câu tục ngữ “Nam đi thuyền, Bắc đi ngựa”[2]. Miền bắc ăn 
lúa mì, miền nam ăn lúa gạo, về nhân dáng người miền bắc 
cao to, chân dài còn người miền nam thấp bé, chân ngắn 
hơn. Thành thử võ thuật phương bắc thiện về cước (dùng 
chân), trong khi miền nam giỏi về quyền (dùng tay)[3]. Miền 
nam vì nhiều sông rạch, dám hồ dùng thuyền bè dé di 
chuyển và sinh nhai nên chú trọng đến các bộ tấn thấp và 
ky việc đá cao dễ mất thăng bằng nên luôn luôn cố giữ cho 
thân hình không xa rời mặt đất (túc bất ly địa). Miền bắc 


thién vé tán cóng tü xa trong khi mién nam chú trong dén 
cận chiến mà người ta goi là nhập nội, nhất là những đòn 
tấn công bằng khuỷu tay (cùi chỏ) và cầm nã thủ (bắt, nắm, 
bẻ, bóp). Tiêu biểu cho Bắc phái có Trường Quyền, Đại 
Thánh Phách Quải, Tra Quyền, La Hán, Ưng Trảo, và Đường 
Lang Quyền (Bắc Tông). Nam Quyền có thể kể Bạch Hạc, 
Mạc Gia, Sái Lý Phật, Long Hình, Hồng Gia, Bạch Mi, Hầu 
Quyền, Hổ Quyền, Nam Đường Lang, Vịnh Xuân. 

Chùa Thiếu Lâm ở Hà Nam nằm giữa hai con sông thành thử 
bao gồm nhiều thủ pháp kiêm bị hai đặc tính bắc và nam 
bao gồm sở trường của cả hai miền. 

* Nội gia - Ngoại gia 

Có ba yếu tố chính yếu hỗ trợ lẫn nhau trong chiến đấu: tốc 
độ, kình lực và kỹ thuật mà tốc độ quan trọng hơn cả. Với 
tốc độ nhanh, một võ sinh có thể tấn công vào những yếu 
huyệt của địch thủ mà đối phương không kịp trả đòn. Dù cho 
kỹ thuật có kém và sức yếu chăng nữa, tốc độ cao cũng có 
nhiều ưu điểm và dễ dàng tấn công được vào những chỗ 
hiểm như mắt, hạ bộ, bụng dưới, yết hầu, màng tang để 
đánh bại địch thủ. Quyền anh là một môn võ chú trong vào 
tốc độ và một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp biết chỉ một 
vài miếng vẫn có thể đánh ngã một đối thủ tập luyện hàng 
trăm bài bản nhưng không tỉnh vi. 

Yếu tố thứ hai là sức mạnh. Kình lực có thể thay thế cho kỹ 
thuật trong nhiều trường hợp nhất là để “chịu đấm ăn xôi”, 
hai bên đều trúng đòn của đối phương nhưng bên nào có 
sức chịu đựng hơn, vóc dáng mạnh mẽ hơn sẽ thắng. Nhiều 
người có sức khỏe trời cho không biết võ mà có thể đánh 


ngã một người tuy tinh tường ky năng nhưng ốm yếu nhỏ 
bé. 

Yếu tố thứ ba là kỹ thuật bao gồm đòn thế, các loại cước 
pháp thủ pháp, những nguyên tắc và kinh nghiệm chiến 
đấu. Những môn võ mới của Đại Hàn và Nhật Bản nắm rất 
vững ba yếu tố này và thường tập luyện rất có lớp lang và 
chu đáo. Trong khi đó võ Trung Hoa có rất nhiều bài bản, đòn 
thế và nhưng cũng vì thế mà nhiều môn phái chỉ tập luyện 
hoa quyền nghĩa là những chiêu thế hoa mỹ để đi bài hơn là 
để dùng trong chiến đấu. 

Từ ba yếu tố trên, người Trung Hoa đã chia ra hai phương 
pháp tập luyện khác nhau. Một bên chủ trương phát triển 
khí lực trước (nội công) rồi sau đó sẽ dùng sức mạnh đó áp 
dụng vào việc gia tăng sức mạnh, tốc độ. Cứ theo sử sách 
quan điểm này có vào khoảng thế kỷ thứ 6 và chúng ta có 
thể suy đoán rằng đã do ảnh hưởng của phép Du Già (Yoga) 
từ Thiên Trúc do Bồ đề Đạt Ma truyền qua, phối hợp với 
thuyết kinh mạch của Đông Y mà thành. Tẩy Tủy Kinh và 
Dịch Cân Kinh về sau đã được dùng để áp dụng vào việc 
luyện khí của các võ sư thuộc phái nội gia. Hai môn phái 
sớm sủa nhất mà người ta còn ghi nhận là Hậu Thiên Pháp 
và Tiểu Cửu Thiên được hình thành vào khoảng 550 - 600 
sau T.L. và người ta cho rằng đã ảnh hưởng đến việc phát 
minh ra Thái Cực Quyền của Trương Tam Phong đời Nam 
Tống. Những bài quyền vẫn được coi đại điện cho nội gia là 
Thái Cực, Hình Ý, Bát Quái, Lục Hợp Bát Pháp. 

Ngược lại bên ngoại gia thì chủ trương tập luyện quyền pháp 
cho mau thành công và từ công phu bên ngoài mà gia tăng 


khí lực. Luyện ngoai công thích hop cho những người có 
thân thể tráng kiện và thường mau thành đạt kết quả để 
đem ra biểu diễn và phô trương tài nghệ. Tuy hai bên có trái 
ngược nhau thực nhưng người ta vẫn cho rằng rốt ráo thì 
vẫn phải tu tập cả hai, nội và ngoại.[4] 

Một câu hỏi mà nhiều người thường đặt ra là “kình lực” là gì 
vì chính việc luyện kình là cơ sở chính yếu của võ thuật 
Trung Hoa. Trước đây việc luyện kình vẫn thường được coi 
như bí truyền của mỗi môn phái tuyệt đối không truyền ra 
ngoài và chỉ những đệ tử tâm đắc mới được dạy tới. Kình lực 
chính là phương pháp “tập trung tinh thần và khí lực vào 
bắp thịt để thi triển tối đa sức mạnh của mình”[5]. Những 
phương pháp khác nhau khiến người ta đã phân biệt ra 
dương kinh, âm kinh, nhu kinh, cương kinh, nói kinh, ngoai 
kinh. Hó Tráo Cóng sú dung cuong kinh trong khi Bach Hac 
Cóng, Long Thú, Ха Quyén düng nhu kinh dé thi trién. Néu 
khóng пат vüng co só kinh luc và chiéu thúc, mót уб sinh 
dù có sức manh cũng vẫn bi rơi vào phần hinh thức, trông 
bề ngoài hoa mỹ lòe loẹt nhưng thực chất lại không vào 
đâu[6]. Nếu chỉ luyện quyền mà không luyện công thì tuy 
lúc đầu có những thành tựu nhưng về sau càng lớn tuổi càng 
suy yếu nếu không nói rằng có khi còn có hại. Những ai tập 
ngạnh công nếu không có những bài thuốc riêng và có minh 
sư chỉ dẫn thường hay bị những chứng thuộc về gân xương 
và nội tang khi về già[7]. 

Đến nay nhiều võ sư học giả đã tiếp tục dùng những khám 
phá khoa học mới nhất để giải thích và biện chính lại các cơ 
sở về kình lực để hoàn thành một lý thuyết ngõ hầu có thể 


bổ túc cho những thiếu sót mà trước đây người ta dá pham 
phái[8]. 

* Nganh cóng - Nhuyén cóng 

Nganh công là những võ phái chủ yếu dùng sức mạnh của 
bắp thịt còn nhuyễn công chú trọng về việc sử dụng sức bật 
của các sợi gân. Kình lực trong ngạnh công được bắp thịt 
tung ra còn trong nhuyễn công sức ra tới nơi liền được giữ 
lại để sự phản chấn không ảnh hưởng vào những đầu xương. 
Một cách tổng quát, ngạnh công và ngoại gia có rất nhiều 
tương đồng trong khi nội gia thường thì sử dụng âm kình hay 
nhuyễn công. Những võ phái Tae-Kwon Do của Đại Hàn hay 
Karate của Nhật Bản là ngoại gia thuộc về ngạnh công 
chuyên tập luyện công phá, chặt gạch, ngói hay ván gỗ. 
Trong võ Trung Hoa cũng có rất nhiều môn ngạnh công được 
tập luyện rất hung һап chẳng hạn như Chu Sa Chưởng, Nhất 
Chỉ Thiền, Long Trảo Công, Bạt Sơn Công, Thiết Ngưu Công, 
Thiết Bố Sam... 

Về việc tu tập, võ Tàu nguyên thủy cũng chỉ là những động 
tác chiến đấu nhưng về sau du nhập thêm những môn tập 
luyện khác của Đạo gia, Phật gia và càng ngày càng thêm 
nhiều loại kỳ môn phức tạp. Những kết quả đi đến đâu, có 
ích lợi gì thực sự cũng còn là một vấn nạn chưa giải quyết 
được. Trong bài viết này chúng tôi không đi sâu vào những 
vấn đề đó. 


CHÙA THIẾU LÂM 
Chùa Thiếu Lâm là nơi nổi tiếng nhất về võ thuật, nói đến võ 
Tàu hầu như ai cũng nghĩ ngay đến võ Thiếu Lâm. Kim Dung 


đã dùng hai chương đầu của bó Y Thiên Đồ Long Ký để nói 
về chùa Thiếu Lâm khiến cho nhiều người lưu tâm đến ngôi 
cổ tự này. 

Theo một trong những cuốn sách cổ nhất mà chúng ta còn 
thấy được là Đăng Phong huyện chí thì một nhà sư tên là 
Batuo (âm Hán Việt dịch là Bạt Đà) từ Ấn Độ sang Trung Hoa 
để thuyết pháp năm 464 T.L. ở huyện Đăng Phong, tỉnh Hà 
Nam. Ba mươi mốt năm sau, chùa Thiếu Lâm được xây lên 
do lệnh của Hiếu Văn Dé nhà Nguy (471- 500 T.L.) để nhà su 
này có nơi tu hành và chính vì thế, Bạt Đà thiền sư có thể 
coi như nhà sư đầu tiên trụ trì chùa Thiếu Lâm. Bạt Đà có 
hai người đệ tử là Tuệ Quang và Tăng Trù đều giỏi võ. Tuệ 
Quang có thể đứng trên miệng giếng đá cầu một lần 500 
lần, còn Tăng Trù thì có thể đi trên tường, nhảy một cái lên 
mái nhà. Tuy nhiên họ học ở đâu thì không thấy nói đến 
nhưng xem như thế, việc sư sãi tập luyện võ nghệ rất có thể 
có từ trước thời kỳ chùa Thiếu Lâm được thành lập. 

Thế nhưng người nổi danh nhất, vừa là sơ tổ của Thiền Tông 
và cũng là sư tổ của võ Thiếu Lâm chính là Bồ Đề Đạt Ma 
(Da Mo hay Bodhidharma). Đạt Ma cũng là một nhà sư từ 
Thiên Trúc, hiện nay tranh ảnh và điêu tượng vẫn được 
nhiều người thờ phụng, mắt lồi, râu гат trông rất dữ dán. 
Ông tên thực là Sardili, vốn là một vương tử của một tiểu 
quốc ở Nam Ấn. Theo truyền kỳ ông đã đắc đạo nhưng chưa 
nhập Niết Bàn mà còn ở lại trần thế để phổ độ chúng sinh, 
qua Trung Hoa lập nên Thiền Tông và là tổ sư đời thứ nhất 
của Thiền Tông Trung Quốc. Thiền tông về sau truyền bá qua 
Đại Hàn, Nhật Bản và cả Việt Nam ta. Cứ như sử sách thì 


óng sinh vào khoáng пат 483 T.L. 

Dat Ma tới Quảng Đông năm 527 theo lời mời của Lương Võ 
Đế. Nhà sư vào triều nói chuyện với nhưng không hợp ý nhà 
vua[9] nên không được trọng dụng. Đạt Ma lui về chùa 
Thiếu Lâm tu hành và tương truyền ông đã quay mặt vào 
vách núi tĩnh tu chín năm liền. 

Cũng theo truyền thuyết, ông thấy sư sãi trong chùa người 
nào cũng yếu đuối, run rẩy co ro vì giá lạnh nên đã truyền 
thụ cho họ hai phương pháp thể dục, sau được ghi lại thành 
hai bộ Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh. Đạt Ma viên tịch vào 
khoảng năm 539 sau T.L. Tẩy Tủy Kinh vốn là một phương 
pháp nhằm khai mở trí huệ bát nhã của Phật giáo, còn chính 
Dịch Cân Kinh mới là phương pháp tập luyện thân thể và gia 
tăng khí lực. Dịch Cân Kinh cũng tương tự như phép thở 
trong phương pháp Yoga cũng là một sản phẩm đặc biệt của 
văn minh Thiên Trúc. Chính vì thế những nhà sư đời sau chỉ 
chăm chú vào Dịch Cân Kinh mà xao lãng việc thực hành 
Tẩy Tủy Kinh và đến bây giờ không còn ai biết phương pháp 
Tẩy Тау Kinh thuc sự như thế nào[10]. 

Từ công phu tập luyện nội ngoại công căn bản đó, những 
nhà sư chùa Thiếu Lâm đã nghiên cứu thêm về những 
phương pháp võ thuật trước đây vốn chỉ dùng trong dân 
gian để chiến đấu tự vệ. Cũng nên thêm một điều là sau đời 
Tùy Đường chùa Thiếu Lâm đã trở nên giàu có khiến cho 
những kẻ thảo khấu lục lâm dòm nhó khiến cho sư sãi cũng 
phải gia tăng tập luyện ngõ hầu chống trả được với cướp 
bóc. Thành thừ các nhà sư Thiếu Lâm ngày càng tích lũy 
được một số kiến thức và kỹ thuật quan trọng cũng như 


phát trién thém dé tró thành mót trung tám vó thuát nói 
tiếng của Trung Hoa. 

Tuy nhiên chỉ vài mươi năm sau khi Đạt Ma tổ sư lìa trần, 
một số nhà sư không giữ thanh qui giới luật lại bỏ chùa di ra 
cướp bóc nhũng nhiễu khách thương đi ngang qua. Chính vì 
thế mà tới thời Bắc Chu (557-581) thì chùa Thiếu Lâm bị 
triều đình bắt phải đóng cửa. Mãi tới khi nhà Chu diệt vong, 
nhà Tùy (581-618) lên thay chùa Thiếu Lâm mới được mở lại. 
Kể từ đó các vị sư trụ trì phải đưa ra giới luật rất nghiêm 
khắc và truyền thống tập võ của chùa Thiếu Lâm trở thành 
một thứ qui củ cho nhiều nơi khác noi theo. Tình sư đệ (thầy 
trò) trở thành căn bản quan trọng nhất và người thầy phải 
chịu trách nhiệm về hành vi và đạo đức của học trò mình 
đào tạo. 

Đến thời kỳ biến loạn giữa đời Tùy và đời Đường, Tần Vương 
Lý Thế Dân đánh với Trịnh Đế Vương Thế Sung. Khi Tần 
Vương gặp nguy nan, ông đã yêu cầu tăng lữ chùa Thiếu 
Lâm giúp đỡ. Mười ba nhà sư đã đứng trong hàng ngũ của Lý 
Thế Dân để đánh với Vương Thế Sung, thành thử khi Lý Thế 
Dân lên ngôi vua nhà Đường, chùa Thiếu Lâm đã được ban 
cho 600 mẫu ruộng và cho phép sư sãi được tập luyện và 
chiêu mộ binh lính. Chính vì thế việc tập võ để chống với 
giặc giã cướp bóc trở thành một truyền thống của chùa 
Thiếu Lâm. Những nhà sư tập võ đó được gọi là “tăng binh” 
và việc luyện võ gần như bắt buộc song song với tu hành. 
Chùa Thiếu Lâm vì thế một mặt phát triển võ công riêng của 
mình, mặt khác đi thâu nhặt võ công trong dân gian đem về 
nghiên cứu và biến cải. Những bổ sung và phát triển của võ 


Thiéu Làm duoc duy tri lién tuc kéo dài hàng nghin пат suót 
qua các dói Duóng, Tóng, Nguyén, Minh tói mái tàn thé ky 
thú 17 khi Trung Hoa rơi vào vòng thống trị của người Mãn 
Châu (triêu Thanh). Các bó món nội công, ngoại công, 
quyền pháp, binh khí, án ma (xoa bóp), điểm huyệt, châm 
cứu, thảo dược y... càng ngày càng thêm phức tạp và cái 
danh hiệu Thái Sơn Bác Баи của võ lâm chính là nói về sự 
huy hoàng của giai đoạn này. Hàng chuc chi nhánh khác 
nhau có liên quan đến chùa Thiếu Lâm được xây dung тас 
dầu chỉ có bốn ngôi chùa chính yếu mang tên Thiếu Lâm mà 
thôi. Võ Thiếu Lâm cũng được lan truyền qua những quốc 
gia lân cận như Hàn Quốc (Triều Tiên), Nhật Bản, Việt Nam 
và các quốc gia Nam Á khác. Tuy mỗi quốc gia lại phát huy 
theo bối cảnh riêng của mình nhưng tựu trung ít nhiều cũng 
từ võ Tàu mà ra cả. 

Đến đời Nguyên, vào năm 1312 Đại Trí thiền sư từ Nhật Bản 
đến chùa Thiếu Lâm ở lại học võ 13 năm đã trở về Nhật 
truyền bá. Đến năm 1335, một nhà sư Nhật Bản khác là 
Thiệu Nguyên thiền sư cũng từ Nhật Bản qua chùa Thiếu 
Lâm học thư pháp, họa pháp, Thiền tông và võ thuật và trở 
về Nhật năm 1347 để phổ biến những sở đắc của mình. 
Sang đời Minh, một nhà sư nổi danh là Giác Viễn đã đi khắp 
nơi để sưu tầm, học hỏi các loại võ công. Giác Viễn đến Lan 
Châu gặp một quyền sư nổi danh là Lý Tẩu rồi gặp cha con 
Bạch Ngọc Phong. Cả bốn người quay về chùa Thiếu Lâm 
cùng nhau nghiên cứu võ học. Sau mười năm cần tu, Lý Tẩu 
xuống núi còn cha con Bạch Ngọc Phong ở lại chùa qui y 
thành sư. Bạch Ngọc Phong tức Thu Nguyệt thiền sư là người 


nói tiéng vé quyén và kiém. Theo Thiéu Làm tu chí thi chính 
ông đã phát triển La Hán thập bát thúc thành 173 chiêu. 
Ngoài ra ông còn tổng kết các võ công của chùa Thiếu Lâm 
viết thành bộ Ngũ Quyền Tinh Yếu, trong đó đề cập đến năm 
loại quyền pháp, Long, Hổ, Xà, Báo, Hạc. Như thế đủ biết 
ngũ quyền pháp đã được tập luyện trong chùa Thiếu Lâm từ 
lâu. 

Sau khi người Mãn Châu chiếm được Trung Hoa (nhà Thanh), 
để ngăn ngừa những vu nổi dậy bài Мап phuc Hán, triều 
đình ngăn cấm không cho học võ nên chùa Thiếu Lâm mới 
bắt đầu bí mật dạy võ cho một số đệ tử tục gia và cư sĩ, 
thành phần tăng binh cũng giảm sút nhiều. Và khoảng 1760, 
triều dinh đã đem quân tấn công chùa Thiếu Lâm giết chết 
một số lớn sư sãi và thiêu hủy hầu hết các dinh thự, đền đài. 
Một số các nhà sư chạy thoát được sống lẩn lút trong dân 
chúng hay lưu lạc ra nước ngoài mang theo những công phu 
luyện tập phổ biến rộng rãi, lúc đầu chỉ trong giới Hoa kiều 
nhưng dần dần lan tới cả dân bản xứ. Chính vì võ thuật tùy 
thuộc rất nhiều vào người học nên tuy cùng một thầy, cùng 
một chương trình huấn luyện nhưng mỗi người sở đắc một 
khác và khi truyền ra mỗi đời lại thay đổi ít nhiều tùy theo 
người dạy và người học. Chính vì thế càng ngày càng có 
thêm nhiều chi nhánh được đặt tên khác nhau nhưng truy 
nguyên cũng cùng ở một nguồn gốc. 

Vào đầu đời Thanh, nhiều người tin rằng dưới chiêu bài võ 
thuật và liên hệ thầy trò, huynh đệ đồng môn, người Trung 
Hoa có thể bí mật qui tụ anh hùng nghĩa sĩ để đứng lên lật 
đổ người Mãn Châu. Bang phái quan trọng nhất thời kỳ đó là 


Thiên Địa Hội với danh nghĩa phản Thanh phuc Minh dà 
dùng hai biểu tượng mặt trời (nhật) và mặt trăng (nguyệt) 
làm ký hiệu nhận nhau[11]. Trong chữ Hán, Nhật đứng bên 
Nguyệt thành chữ Minh (nhà Minh) và vì thế mỗi khi đi bài 
hay giao đấu, người học trò thường khởi thức bằng cách 
vòng tay phải thành quyền (nhật), tay trái xòe ra đè lên tay 
phải (nguyệt) để tỏ ý nghĩa quyết tâm khôi phục giang sơn. 
Cho đến nay đây vẫn là cách bái tổ thông dụng hơn cả khi 
học võ Tàu. 

Tới cuối đời Thanh khi Trung Hoa bị liệt cường xâu xé, người 
Tàu bị mất niềm tin ở văn hóa của mình, nổi lên những 
phong trào phủ nhận truyền thống để canh tân theo Âu Mỹ 
khiến cho võ thuật cũng như nhiều ngành khác bị lãng quên 
và mai một. 

Sau khi nhà Thanh bị lật đổ, đầu thời Dân Quốc phong khí 
tập luyện võ nghệ lại quay trở lại và trong thập niên 1920's 
và 1930's một số sách dạy võ được xuất bản. Tuy nhiên một 
biến сё quan trọng đã xảy ra trong thời quân phiệt đầu Dân 
Quốc. 

Cứ theo sách vở để lại từ khi chùa Thiếu Lâm được dựng lên 
cho tới cuối đời Thanh, ngôi chùa to lớn này đã nhiều lần bị 
những nhóm lục lâm, thảo khấu tấn công để cướp vàng bạc 
châu báu. Tuy nhiên lần tổn hại sau cùng lại chỉ mới cách 
đây hơn 70 năm do quân đội của chính quyền Dân Quốc. 
Vào năm 1926, Thống chế Tưởng Giới Thạch tiến hành cuộc 
thống nhất Trung Hoa và tung ra cuộc hành quân Bắc Phạt 
(Northern Expedition) để tiêu diệt các sứ quân lúc đó chia 
cắt các nơi, mỗi người hùng cứ một phương. Tướng Phùng 


Ngoc Tuóng duoc chí dinh tán cóng khu vuc Hà Nam là noi 
có chùa Thiếu Làm dé tiễu trừ quân phiét Phàn Chung Tú. 
Khi bị phụ tá của Phùng Ngọc Tường là tướng Thạch Hữu 
Tam (Shi You-San) bao vây, Phàn Chung Tú đã chạy vào 
nương náu trong chùa Thiếu Lâm cùng với phương trượng 
Diệu Hưng[12] (vốn dĩ là một người quen của quân phiệt 
này) điều động tăng chúng đứng ra chống trả quân đội Dân 
Quốc. Lé dĩ nhiên, võ nghệ - dù là võ Thiếu Lâm - cũng 
không thể nào có thể đương cự được với súng đạn nên quân 
đội đã tiến chiếm chùa Thiếu Lâm một cách dễ dàng. Để trả 
thù thái độ bất hợp tác của nhà chùa, tướng Thạch Hữu Tam 
đã ra lệnh hỏa thiêu Thiếu Lâm tự, lửa cháy 40 ngày mới tắt, 
bao nhiêu ốc vũ đền đài đều thành tro trong đó đáng kể 
nhất là Tàng Kinh Các chứa rất nhiều tài liệu võ thuật vô giá 
bị thiêu hủy. Phương trượng Diệu Hưng tử nạn. 

Sau biến cố này, Thống chế Tưởng Giới Thạch đã thành lập 
Nam Kinh Trung Ương Quốc Thuật Quán, chiêu mộ các danh 
gia và quyền sư để nghiên cứu và phát huy võ Tàu nay dưới 
cái tên mới là Trung Quốc Võ Thuật hay Quốc Thuật. Đây 
cũng là lần đầu tiên việc nghiên cứu võ thuật được chính 
quyền yểm trợ để cho các quyền sư được ngồi lại chia xẻ 
kinh nghiệm và phương pháp tập luyện. Khi Thế Chiến thứ 
hai bùng nổ, công 

tác này bị đình chỉ. 

Sau khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền, các chùa chiền bị 
cấm đoán, nhà cầm quyền tuy có thiết lập một Quốc Gia 
Thể Dục Học Viện để huấn luyện thể thao, trong đó có bộ 
môn võ thuật nhưng họ chỉ chú trọng đến những màn nhào 


lộn (acrobatic) và hoa my (aesthetic) để cuốn hút người xem 
ngó háu tao tiéng vang khi dua ra nuóc ngoài biéu dién, cón 
phần võ thuật chân chính thi ngày càng mai một. Tới thói kỳ 
Cách Mạng Văn Hóa lại càng bị trấn áp và phá hủy, đất đai 
của chùa Thiếu Lâm bị tịch thu để tái phân cho nông dân 
canh tác và hầu hết sư sãi phải hoàn tục hoặc bỏ đi nơi khác 
khiến cho trong cao điểm vào thập niên 1970s cả chùa chỉ 
còn có 4 người. Sau khi cuộc Cách Mạng Văn Hóa chấm dứt 
- đồng thời với cái chết của Mao Trạch Đông - vào năm 1976 
khoảng 13 nhà sư trước đây đã bỏ chùa trốn tránh nay quay 
trở về. 

Mãi tới thập niên 1980 sau khi có những cải cách của Đặng 
Tiểu Bình, võ thuật Trung Hoa mới được khôi phục. Tuy 
nhiên, phần lớn những võ sư có khả năng đã chết vì tuổi tác 
hay bị hành hạ nên việc phục hồi chưa được bao nhiêu. Một 
số khác không tin tưởng vào thiện chí của nhà cầm quyền 
nên không hoàn toàn hợp tác. Để có thể đưa võ Tàu vào 
trong những bộ môn tranh tài tại Thế Vận Hội Olympic, họ 
cũng đã cố gắng nâng cao giá trị của ngành này và chùa 
Thiếu Lâm được giúp đỡ để biến đây thành một thánh địa 
của võ Trung Hoa và là một địa điểm thu hút khách du lịch. 
Từ năm 1989, chính quyền đã trực tiếp đứng ra quản lý chùa 
Thiếu Lâm mở những võ quán để dậy võ thu hút ngoại tệ. 
Những nhà tu chân chính được qui định một khu vực riêng 
để lo Phật đạo, còn những người chuyên luyện võ để biểu 
diễn chiếm đóng hầu hết các khu còn lại. Chính quyền cũng 
trùng tu lại những ốc vũ bị đốt, bị phá hủy trong mấy chục 
năm qua, thu nhặt những kinh điển võ học nhưng rất nhiều 


báo tàng đã bi mất nay không thé nào khói phuc được. Một 
bộ phận chuyên về việc tìm kiếm lại những bó món bị thất 
truyền dưới cái tên Võ Thuật Oát Quật Tiểu Tổ (Martial Arts 
Investigation Team), quay phim và ghi chép lại thành sách 
vở những gi ho coi là quí báu. 


Có bao nhiêu ngôi chùa Thiếu Lâm? 

Chưa kể hàng chục ngôi chùa cũng do các sư sãi ra ngoài 
thiết lập và dạy võ, sách vở chép có đến bốn ngôi chùa 
chính thức mang tên Thiếu Lâm, mỗi nơi có một số truyền 
thống khác biệt. Ngôi chùa thứ nhất như đã miêu tả là trụ sở 
chính ở trên núi Thiếu Thất, dãy Tung Sơn thuộc tỉnh Hà 
Nam kiến tạo từ thế kỷ thứ 5, có thể nói là chùa Thiếu Lâm 
chính yếu và là nơi nổi tiếng nhất. Ngôi chùa thứ hai tại tỉnh 
Phúc Kiến nhưng được đổi tên vào khoảng năm 650 và coi 
như ngôi chùa Thiếu Lâm nam phái, khang trang qui mô hơn 
cả ngôi chùa ở Hà Nam thay thế cho ngôi chùa chính mỗi khi 
bị phá hủy. Ngôi chùa Thiếu Lâm thứ ba nằm tại ranh giới 
Mãn Châu và Hàn Quốc được cải danh thành chùa Thiếu 
Lâm vào khoảng thế kỷ thứ 9 T.L. và ngôi chùa thứ tư nằm ở 
Tứ Xuyên nhưng chuyên về các công phu trị bệnh và tàng 
trữ sách vở. Chùa Thiếu Lâm này cũng sưu tầm sách vở các 
nơi nhất là các loại kinh sách của Tây Tạng, cổ thư. Cũng 
theo truyền thuyết, mỗi khi người nào xuống núi, một khi 
qua được mười tám gian phòng mộc nhân mộc tượng hai 
cánh tay sẽ in hình hai con hạc thay vì hai con rồng.[13] 
Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng nhất vẫn là cổ tự tại Hà Nam với 
biển ngạch Thiếu Lâm Tự ba chữ vàng là ngự bút của vua 


Khang Hi nhà Thanh treo trước cổng chùa. Hiện nay ngôi 
chüa này dà duoc bién thành mót trung tám huán luyén vó 
nghé mang nhiéu phó truong và thuong mai nhám thu hüt 
du khách và những người Tây phương hiếu kỳ. Ngoài số tăng 
chúng xuất gia khổ luyện còn có nhiều võ quán được thành 
lập chung quanh để dạy cho những người muốn học võ Tàu 
qua những chương trình huấn luyện riêng[14]. Trẻ em từ 4 
tuổi đã được dạy võ, kể cả đao thương quyền kiếm và nhiều 
người hi vọng con mình mai này sẽ thành một minh tỉnh 
điện ảnh, nhất là sau khi phim Ngọa Hổ Tàng Long 
(Crouching Tiger, Hidden Dragon) đã vang dậy khắp nơi.[15] 
Trong chùa nhiều chú tiểu còn rất nhỏ đã phải “khổ luyện” 
ngày đêm bằng đủ mọi loại hành xác như công phá gạch đá, 
húc đầu vào tường, dùng long trảo chộp vào cây, liếm xẻng 
nung nóng ... Những công phu đó rõ ràng chỉ nhằm mục 
đích biểu diễn chứ thực sự giá trị nghệ thuật không bao 
nhiêu và chưa đo lường được những hậu quả dài lâu của nó. 
Có nhà sư còn luyện những môn võ công quái dị như Thiết 
Đang Công, Thiên Cân Trụy dùng bộ phận sinh dục để kéo 
những tảng đá. 

Phương trượng chùa Thiếu Lâm hiện nay là Đức Thiền đại sư, 
đệ tử đời thứ ba mươi mốt, dòng Tào Động của chùa Thiếu 
Lâm Tung Sơn. Hiện nay chùa Thiếu Lâm đã có những người 
mang chữ Thường tức là đệ tử đời thứ ba mươi tám và cũng 
còn cả những người chữ Tố là vai sư thúc của phương 
trượng. Sau đây là bài thơ tính phổ hệ kể từ sơ tổ Tào Động 
là đệ tử của Huệ Năng thiền sư (tức là tổ đời thứ sáu tính từ 
Đạt Ma): 


Phúc Tué Trí Tú Giác 
Tử[16] Bản Viên Khả Ngộ 
Chu Hồng Phổ Quảng Tông 
Đạo Khánh Đồng Huyền Tổ 
Thanh Tĩnh Chân Như Hải 
Trầm Tịch Thuần Trinh Tố 
Đức Hạnh Vĩnh Diên Hằng 
Diệu Thể Thường Kiên Cố 
Tâm Lãng Chiếu Sơn Thâm 
Tính Minh Giám Sùng Tác 
Trung Chính Thiện Ні Tường 
Cẩn Chí Nguyên Tế Độ 

Vân Đình Vi Đạo Sư 

Dẫn Nhữ Qui Minh Lộ[17] 


VÕ VIỆT NAM ??? 

Tài liệu về võ Việt Nam hầu như không còn gì để lại. Người 
ta thường cho rằng giai đoạn Pháp thuộc với chủ tâm tiêu 
diệt những mầm mống chống đối của thực dân đã đưa đến 
việc suy tàn của võ Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta phải 
thành thực mà nhìn nhận một số vấn đề: 

Cứ như sử sách việc binh bị tập luyện để chiến đấu của ta có 
đã từ lâu, ắt hẳn có từ khi con người biết tự bảo vệ để sinh 
tồn và như thế võ nghệ tồn tại song song với thời kỳ lập 
quốc. Những bộ lạc đầu tiên có mặt trên giải đất Việt Nam 
cũng còn để lại nhiều di chỉ về khí giới như đá mài nhọn, đầu 
mũi tên bằng đồng... Trên mặt trống đồng còn nhiều hình 
người cầm giáo, cầm rìu chứng tỏ thời thái cổ con người ở 


trén dát nuóc ta dà có nhüng ky thuàt sú dung binh khí dé 
chiến đấu. Trên những thống gốm đời Ly Trần chúng ta cũng 
thấy có những hình chiến sĩ cám khiên, kiếm đấu với nhau. 
Tuy nhiên những biểu tượng đó cũng có thể chỉ là những vũ 
điệu của người thời xưa dùng trong những cuộc tế lễ bị khích 
động bởi chiêng trống như bất cứ một bộ lạc nào trên trái 
đất này. Những động tác đó chưa hẳn đã là võ thuật. 

Một điểm đáng lưu ý là tuy người Việt Nam thời xa xưa tuy 
có luyện tập nhưng sức mạnh quân sự vẫn chủ yếu khai 
thác các sở trường của người mình, hoàn cảnh xã hội và 
thiên nhiên chứ không phải chỉ dựa vào công phu cá nhân. 
Việc đặt ra việc tập luyện võ nghệ thành một ngành riêng 
để truy cầu những tuyệt kỹ gần như chúng ta không có và 
tuy người mình cũng có những bài bản về quyền pháp và 
binh khí, nhưng mô thức đó có lẽ đã sao chép lại của người 
Tàu. Những bài thiệu (tức những tên thế đặt ra thành bài 
cho dễ nhớ аё tập) đọc lên thấy không mấy văn vẻ, lắm khi 
ngô nghê đủ biết những người tập võ của chúng ta trình độ 
chữ nghĩa không lấy gì làm cao. Điều đó cũng là một chuyện 
tự nhiên vì nước ta vẫn có truyền thống trọng văn khinh võ, 
quan võ của chúng ta ngày xưa thi cử chú trọng nhiều đến 
sức khỏe chứ không đặt nặng kiến thức quân sự nên không 
mấy ai được gọi là văn võ kiêm toàn. Ngay cả thời chiến, 
những người cầm quân đánh giặc cũng đều là văn quan 
được chỉ định làm tiết chế còn người gốc võ quan thường 
cũng chỉ làm tùy tướng mà thôi[18]. Tuy trong chương trình 
có phần võ kinh nghĩa là hỏi về binh thư đồ trận nhưng 
không bát buóc[19]. 


Theo Toan Ánh trong Nếp Cũ (Con Người Việt Nam) thi việc 
tập luyện của người Việt Nam bao gồm tám bộ món: tập 
xách tạ, tập đu, luyện chân tay, tập nhẩy, tập quyền thuật, 
tập khí giới, tập bắn cung và tập đánh vật. Thi cử ngoài việc 
trình diễn mười tám món binh khí còn phải đấu quyền, đấu 
roi, đấu côn và đối sách (thi viét)[20]. 

Một điểm đáng lưu ý là ngày xưa việc tập võ nếu có chỉ 
nhằm phòng thân, chiến đấu với cướp bóc và giới hạn trong 
khu vực địa phương. Nếu có ai thực sự quan tâm đến võ 
nghệ thì không ngoài những đòi hỏi mà thi cử qui định vì 
mục tiêu của tập võ là đỗ đạt để ra làm quan. Cho đến gần 
đây một số người có lòng đã cố gắng truy cầu xem võ Việt 
Nam có những đặc điểm gì để xây dựng một chương trình 
quốc thuật riêng không phải vay mượn của võ Tàu, Đại Hàn 
hay Nhật Bản nhưng công việc đó còn nhiều khó khăn và 
chúng ta không thể che đậy một số sự thực, dẫu rằng những 
sự thực đó không hoàn toàn như ý. 

Trước hết, võ ta thường chỉ là những thế, miếng rời rạc được 
lưu truyền trong dân gian nặng về tính địa phương chứ 
không có tính môn phái hay gia tộc. Môn vật của miền Bắc, 
đấu côn, đấu roi của miền Trung và miền Nam ở trong 
trường hợp này. Một số vùng nổi danh như Bình Định, Bà Trà, 
Tân Khánh... cũng chỉ có truyền thống tập võ gần đây mà 
thôi. Tuy cũng có một số bài bản nhưng ngoài những bài để 
đi thi trong chương trình chính thức, nhiều bài thiệu đọc lên 
chỉ như một bài vè, hoàn toàn không giống như những thế 
võ thành thử khó có thể biết được những động tác đó quả 
thực là một bài hay chỉ là những thế rời được chắp nhặt. Võ 


ta náng vé phán chiéu thúc cu thé nghia là chuyén luyén 
một số miếng và dùng những miếng đó áp dung vào việc 
chiến đấu. Có thể nói võ Việt Nam không phong phú về số 
lượng nhưng cũng đầy đủ những chiêu thế căn bản nên nếu 
được luyện tập một cách bền bỉ và tinh tường võ ta có thé 
đạt được nhiều thành tích đáng kể trên võ đài cũng như thực 
dụng ngoài đời sống. Sử sách còn nhắc đến nhiều người như 
Lê Phụng Hiểu đời Lý, Phạm Ngũ Lão đời Trần, Mạc Đăng 
Dung đời Lê, Lê Văn Khôi đời Nguyễn vừa có sức khỏe trời 
cho, vừa tinh thông võ nghệ. Gần đây người ta cũng truyền 
tụng nhiều võ su chỉ với một cây roi và dám miếng “nghề” 
đã có thể đánh chết hổ, heo rừng một cách mau lẹ và chính 
xác[21]. 

Tại miền Bắc, môn vật của Việt Nam rất phổ thông và 
thường dùng để tranh giải trong những ngày tết lễ tuy dũng 
mãnh nhưng không sát phạt và cũng ít khi nào gây thương 
tích cho người tham dự. Có thể nói đánh vật là một mỹ tục 
và vì thế còn để lại nhiều hình tượng khắc chạm, tranh treo 
tường như một nhắc nhở tự nhiên. Tuy chưa có ai so sánh 
môn vật của ta với môn vật của các nước khác (Mông Cổ, 
Nhật Bản ... ) nhưng theo sử sách còn để lại, dân tộc chúng 
ta cũng có những đòn thế rất hiểm ác, điển hình là Vũ Phong 
đời Lê đã thắng những võ sĩ từ bên Tàu qua thách đấu nên 
được phong làm Trạng Vật. Trong dân gian còn truyền tụng 
nhiều câu ca dao nói lên những vùng nổi tiếng chẳng hạn: 
Côn quyền La Hán, La Hào, 

Còn như vật võ thì vào Liễu Đôi[22] 

Hay là: 


Làng Dám[23] có hói boi thuyén, 

Có lò đánh vật lưu truyền từ lâu. 

Riêng miền Trung, hầu như ai ai trong chúng ta cũng nhớ 
đến câu: 

Ai về Bình Định mà coi, 

Con gái Bình Định múa roi đi quyền. 

Thứ hai võ thuật Việt Nam gắn liền với sinh hoạt dân gian. 
Những món binh khí thông dụng nhất đều dễ kiếm, dễ làm 
như côn, roi (một loại gậy một đầu nhỏ hơn dùng vừa như 
côn lại vừa như thương, còn gọi là trung bình tiên) và đao 
kiếm (hay quất) thông dụng hơn cả. Các binh khí khác như 
thiết lĩnh, “bút chì” (một cuộn dây thừng buộc vào cán một 
cái mai đào đất để phóng ra rồi lại thu về rất lợi hại) cũng 
thường có sẵn trong khi canh tác. Sau đây là một đoạn rất 
linh hoạt về lối sử dụng “bút chì” của những tay ăn cướp 
trích trong Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân: 

“... Phó Kinh đã nóng mặt, sắn tay áo, ngồi chửi dóng: 

- Này phải biết, một cây bút chì của em, em dám chấp cả 
một ấp người. Có một cây bút chì mà đánh cho sát đòn, thì 
đây nhất nhân địch vạn nhân, à, phải biết thế mới được. 

Nói xong, Phó Kinh nhảy xuống đất, quơ trong gầm giường 
lấy cái mai, tháo cuộn dây thừng quấn trong người thay thắt 
lưng, bộc một đầu mối dây vào cán mai có tiện đường rãnh 
từ hôm nọ. Cả bọn đang vui câu chuyện, đều ùa theo Phó 
Kinh ra mặt sau nhà, đứng một loạt đối diện với bụi chuối 
tiêu phất phơ tàu lá ở bờ rào xa. Phó Kinh cuộn mấy vòng 
dây thừng dài đến mấy sải vào cánh tay trái. Bàn tay trái y 
nắm chắc cổ cán mai, bàn tay phải y giữ vững đốc ngọn 


mai. 

- Бап anh thü xem em ha сау chuói phía bén trái. 

Bóng sau một tiếng pháp, thân trên cây chuối đã gục xuống 
mặt đất, kêu đánh roạt. Và Phó Kinh đang cười hề hề, cuốn 
vòng dây thừng vào cánh tay trái và, đã giật được về từ lúc 
nào, cái mai đã ở gọn trong hai bàn tay y. 

- Bây giờ đàn anh lại xem em lấy buồng chuối chín cây 
xuống để chút nữa lễ thánh. 

Lưỡi mai sén qua cuống buồng chuối, đi quá đích, chạm đến 
quá nửa thân cây chuối. Cả bọn cười vang. Lý Văn dè dặt lời 
khen: 

- Ngọn “bút chì” của chú hay đấy. Nhưng cũng còn nặng tay. 
Chưa được ngọt đòn lắm. Có nhiều khi mình chỉ nên đánh 
dọa người ta thôi. Nếu không cần đến thì chớ nên làm tổn 
hại đến nhân mạng. 

Sẵn có đàn gà đang đi trong luống khoai lang, Lý Văn mượn 
Phó Kinh đưa cho mình cây “bút chì”, buộc thòng lọng múi 
dây vào cổ tay trái và nói với anh em: 

- Chú nào ném hộ tôi hòn đất. 

Tiếng hòn đất đụng đất kêu đánh bộp. Mấy con gà bay tà tà 
khỏi mặt vườn, đập cánh bồm bộp. Tiếng lưỡi mai ở tay Lý 
Văn phóng ra kêu đánh vụt. Một tiếng gà kêu oác. 

Cả bọn chạy ra luống khoai, giơ cao con gà дау mất hai 
chân. Vết thương gọn gàng vừa đúng quãng đầu gối và cặp 
giò chưa lìa hẳn, vẫn còn dính vào đùi bởi lần da hoen máu. 
Lý Văn gác mai nói với cả bọn: 

- Nếu mình ném mạnh tay quá và không biết tính sức đi của 
“bút chì” là nát mất gà. Các chú không phải đánh những 


“tiếng bạc” vào sinh ra tử, các chú không biết, chứ đòn “bút 
chì” khó khiến lắm. Và một cây “bút chì” ngang tàng như 
thế mà phải lụy một cành tre đấy. Chú nào hay sử cây bút 
chùng ở các đường độc đạo, nên cẩn thận khi thấy bên địch 
tung cành tre ra để phá “bút chì”. Để hôm nào rảnh, anh sẽ 
dạy cho các chú tập đánh cái lối đòn bơi chèo bằng gỗ cau. 
Đánh đến đòn hỗn chiến ấy thì đầu người rụng cứ như sung. 
[24]" 

Tuyét nhién chüng ta khóng có nhüng loai binh khí la lüng 
như của Trung Hoa. Ngoại trừ những ai tập võ dé di thi, 
những loại binh khí như siêu, đao, thương, kích... ít khi tập 
đến. Thành thử, tập võ nếu không dùng vào mục đích thi cử 
thì chỉ là một thú tiêu khiển trong dân gian, để biểu diễn 
mỗi khi có hội hè đình đám chứ không được tổ chức thành 
bang hội, môn phái như tại những quốc gia khác. 

Thứ ba, một cách thành thực thì võ Việt Nam bị ảnh hưởng 
rất nặng của võ Tàu nhất là các võ phái ở miền nam Trung 
Hoa. Điều đó cũng dễ hiểu vì địa lý và thổ ngơi chúng ta có 
những đặc tính tương tự với đất Tàu và trong sinh hoạt tiếp 
cận nhau nhiều nghìn năm, ảnh hưởng giao lưu văn hóa là 
chuyện đương nhiên. Nhiều người đã cho rằng võ của ta 
cũng là một sản phẩm được du nhập trong những thời kỳ bị 
đô hộ hay gần đây nhất khi người Trung Hoa chạy sang nước 
ta lánh nạn Мап Thanh. Thành thử võ nghệ có lớp lang hơn 
cả nằm ở miền Trung và miền Nam là nơi có nhiều di dân 
Hoa kiều chứ không thấy có ở miền Bắc. Trong thời Pháp 
thuộc một số môn phái được thành lập ở Bắc Việt cũng do 
những người đi học từ bên ngoài mang về chứ không phải tổ 


truyền hay có hữu ở trong nước. Ngay cà những bài bản 
chính gốc trước đây vẫn được dùng để huấn luyện trong các 
kỳ thi nay còn truyền dạy[25] và một số binh khí mà nhiều 
người nhận định rằng là tài sản văn hóa riêng của Việt Nam, 
việc phân biệt cũng không có gì rõ nét. Các tấn pháp, bộ 
pháp, thủ pháp của ta gần giống như của Trung Hoa mặc 
dầu cách vận dụng, cách thi diễn hay tên gọi có khác biệt 
đôi chút. 

Miền nam Việt Nam cũng có nhiều vùng dân chúng ưa 
chuộng võ nghệ nhất là những địa phương giáp giới núi rừng 
vì thường phải đối phó với thú dữ ra quấy phá. Những kỹ 
thuật đó thường được truyền dạy trong vòng thân thuộc, 
người trong gia đình chỉ lại cho nhau chứ ít khi đi học thầy vì 
một phần võ nghệ bị cấm đoán và việc mướn thầy về dạy 
cũng rất tốn kém. Thành thử người ta đã có câu, nhà nghèo 
học văn, nhà giàu học võ vì ngoài khả năng thiên phú, người 
tập cũng cần có sức khỏe và thì giờ để trau giồi. Tới thời đệ 
Nhất Cộng Hòa, một số võ đường được mở ra nhưng phần 
lớn dậy quyền Anh hay võ tự do để đào tạo người đưa lên võ 
đài tranh giải nên thường được gọi bằng cái tên nôm na là 
“lò võ”. 

Có nhiều người lầm lẫn giữa võ nghệ và khả năng quân sự, 
thực ra võ nghệ chỉ đóng một vai trò không mấy quan trọng 
trong cách điều binh và những công lao chiến tích của dân 
tộc chúng ta là do ở tài tổ chức, khai thác địa hình, thổ ngơi 
và tinh thần đoàn kết của dân tộc hơn là nhờ vào những hổ 
tướng hay những người biết võ công. Trong những cơn quốc 
biến, thanh niên có sức khỏe được xung quân và tập luyện 


qua loa đã dú thành một người lính giỏi nếu có được người 
chỉ huy khôn ngoan biết vận dụng họ vào tác chiến. Theo 
truyền thống kẻ võ biền luôn luôn bị xem nhẹ và quan võ dù 
trong làng hay ngoài nước cũng vẫn bị coi thường và chưa 
bao giờ được coi như một giai tầng quyền quí như những 
hiệp sĩ của Âu Châu hay tầng lớp võ sĩ đạo của Nhật Bản. 
Gần đây vì những phong trào tiểu thuyết kiếm hiệp, phim 
ảnh nên Việt Nam cũng như nhiều nơi khác trên thế giới có 
phong trào tập võ một số thầy võ mới có chỗ đứng trong xã 
hội mặc dầu không lấy gì làm cao. Các võ đường theo thời 
đại mọc ra như nấm, phần lớn do chủ trương thương mại và 
một số võ sư đã phóng đại sở học của mình đồng thời dựng 
nên một số tổ sư Việt Nam, những điều đó hoàn toàn không 
có thực. Ngoại trừ những võ phái như Nhu Đạo, Hiệp Khí 
Đạo, Đài Quyền Đạo (Tae-Kwon Do) ... từ bên ngoài truyền 
vào tương đối qui mô và có hệ thống tổ chức, những võ phái 
của Trung Hoa hay của Việt Nam vẫn còn trong vòng dò 
dẫm, phần nhiều chắp vá và không tinh thuần, “danh quá kỳ 
thực” huyền thoại hóa môn phái mình vì mục đích tự đề cao 
hay vì nhu cầu quảng cáo nên không phát triển được bao 
nhiêu. 

Những võ sư (???) cũng lại không chịu ngồi lại với nhau để 
chia xé kinh nghiệm và tài nghệ, phần lớn thiếu trinh độ 
quản trị và tổ chức nên trước sau vẫn chỉ nằm trong tương 
quan thầy trò theo kiểu lớp dạy tư dẫu rằng nhiều người tự 
phong cho mình một cái danh hiệu rất vang dội. Thành thử 
một khi cái liên hệ người mua và kẻ bán, cho và nhận chấm 
dứt thì tình nghĩa lại cũng ra đi khiến cho tình đồng môn, 


nghĩa sư đệ trở nén nhat nhóa không còn thắm thiết nữa. Do 
đó việc cố gò ép một võ đạo Việt Nam để đem truyền thống 
của người mình so sánh với các quốc gia khác như Đại Hàn 
hay Nhật Bản không hợp lý. Trên thực tế, nếu muốn xây 
dựng một tinh thần thượng võ chúng ta còn mất một thời 
gian dài và võ đạo thì lại càng xa xăm nếu quả thực từ đó 
người ta có thể rút tỉa ra được một triết lý sống có những nét 
độc đáo cho riêng mình. 

Trong thời đại mới ngày hôm nay, một môn võ gọi là của 
Việt Nam không nhất thiết phải cổ truyền[26] mà cần được 
nghiên cứu kỹ lưỡng để thành một bộ môn thể thao sao cho 
thích hợp với thể tạng, với thực tế và nhất là đáp ứng được 
những nhu cầu rèn luyện thể lực và tâm hồn cho từng lứa 
tuổi. Những chương trình đó phải được nghiên cứu một cách 
khoa học, loại trừ những đòn thế hư cấu và giả tạo để có thể 
phổ biến đồng nhất và triệt để với một mục tiêu rõ rệt. Đã 
có nhiều người có tâm nguyện làm việc này và nhiều tổ 
chức cũng đang tìm cách thu góp những sở đắc và đặc thù 
của dân tộc Việt Nam để đưa ra một chương trình huấn 
luyện căn bản nhưng cho tới nay những thành quả cũng 
chưa có gì rõ rệt. Cùng với những biến chuyển của thời đại 
và những phong trào thể thao của thế giới, thanh niên hiện 
nay quay sang những bộ môn điền kinh có luật lệ và chính 
thức như bóng tròn (đá), bóng rổ, đua xe ... nên cũng không 
còn mấy ai quan tâm đến võ thuật. Thành thử những phong 
trào cũng lên xuống theo phong khí của từng lúc, từng nơi 
và rất ít ai coi đó là một mục tiêu theo đuổi cả cuộc đời. 
Trong bài này chúng tôi chỉ bàn sơ qua về võ thuật Trung 


Hoa nhu mót chi luu сйа ván hóa, tuy cüng mót góc nhung 
vì đối tượng và hướng di có những khác biệt. Những từ ngữ 
chuyên môn, các loại binh khí, phương pháp tập luyện và 
những môn phái xuất hiện trong tiểu thuyết Kim Dung như 
Nga Mi, Thanh Thành, Không Động ... có hay không, đúng 
hay sai đến mức độ nào chúng ta sẽ bàn tới trong một dịp 
khác. 

05/2001 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Corcoran, John and Emil Farkas: Martial Arts, Traditions, 
History, People, Gallery Books, New York 1983 

- Thiéu Làm Cóng Phu (Shaolin Kungfu): China Pictorial 
Publishing House, 3rd Ed., Bác Kinh 1996 

- Journey into China: National Geographic Society, 
Washington D.C. 1982 

- Yang, Jwing-Ming: The Essence of Shaolin White Crane 
(Thiếu Lâm Bạch Hac), YMAA Publication Kenter, Mass. 1996 
- Tống Chí Kiên: Trung Quốc Công Phu, Trung Quốc Quảng 
Bá Công Ty, Đài Bắc 1983 

- Linh Không thiền sư: Nhuyễn Ngạnh Công Luyện Tập Pháp, 
Hoa Liên xuất bản xã, Đài Bắc 1982 

- Ngô Giai Minh: Thiếu Lâm võ thuật bí truyền tuyệt kỹ 72 
công pháp (bản dịch sang Anh Ngữ của Nhu Cương) Phúc 
Kiến Khoa Học Kỹ Thuật xb 1992 

- Thiếu Lâm tự chi nguyên, Khí Công nghiên cứu xã, 
Hongkong 1981 

- Tông Đạo Thần: Thiếu Lâm tự quyền pháp, Thích Thiền 


(dịch), Võ Lăng xuất bán xã, Đài Bác 1963 

- Yang, Jwing-Ming và Jeffery A. Bolt: Thiếu Lâm Trường 
Quyền (Shaolin Long Fist Kung Fu), Unique Publications Inc. 
California 1982 


[1] Journey into China, National Geographic Society, 
Washington D.C. 1982 tr. 157 

[2] Nam thuyén Bác mà 

[3] Nam quyén Bác cuóc 

[4] ngoai gia tiên luc nhi khí, nội gia tiên khí hậu lực 

[5] using the concentrated mind to lead the Qi to energize 
the muscles and thus manifest the power to its maximum 
level 

[6] hoa quyén tü cuóc 

[7] Hơn hai mươi năm trước, người viết có đọc một cuốn 
sách nhan đề The Way of Karate, không nhớ tên tác giả chỉ 
biết là chưởng môn đời thứ ba của một võ phái Karate của 
Nhật Bản khá nổi tiếng. Võ phái này được hình thành vào 
khoảng trước Thế Chiến thứ hai do một võ sư ở Okinawa 
sáng lập, chuyên về ngạnh công với những đòn rất là sấm 
sét. Người chưởng môn sáng phái qua đời truyền lại chức vụ 
cho người con trai trưởng (đời thứ hai) nhưng ông này bị bạo 
bệnh mất lúc vừa mới 40 tuổi. Chưởng môn đời thứ ba là sư 
đệ của người này, cũng là cao đồ của vị chưởng môn đầu 
tiên sau đó viết cuốn sách với những bức hình chụp ông vào 
khoảng 50 tuổi nhưng trông hom hem và bạc nhược nhu 
một ông lão 80. Trong cuốn sách đó, tác giả thú thật là môn 


phái minh đã di sai đường vì tập nganh công tuy có những 
thành tuu khi cón tré nhung khi vüa qua tuói trung nién là 
suy sup mót cách khóng sao cüu gó duoc. 

[8] Xin xem thêm các lý thuyết đây dú của Tiến Sĩ /Võ Su 
Dương Tuấn Mẫn (Yang Jwing-Ming) trong tủ sách võ thuật 
YMAA Publication Center 

[9] vì ông phủ nhận tất cả những công đức xây chùa, tô 
tượng, đúc chuông mà nhà vua vẫn tự hào (Bồ Đề Đạt Ma 
ngữ lục) 

[10] hiện nay ở Nam Cali cũng có người dạy phương pháp 
đeo vật nặng vào âm bộ gọi là Tẩy Tủy Công. Phương pháp 
này quả đúng là một trong những công phu của chùa Thiếu 
Lâm, có ghi rõ trong cuốn Thiếu Lâm công phu (Shaolin 
Kungfu) của China Pictorial Publishing House, 3rd Ed. 1996 
do Bắc Kinh ấn hành trang 60, với hai tấm ảnh một nhà sư 
lõa thể đang thi triển nâng một tảng đá 25 kg và kéo một 
bánh xe 250 kg bằng dây thừng buộc vào ngọc hành. Tuy 
nhiên chùa Thiếu Lâm thì gọi là Thiết Đang Công (hạ bộ sắt, 
iron crotch exercise, tiedangkung) hay Thiên Cân Trụy (one- 
thousand gin plummet, kianjinzhui). Không biết những nhà 
sư luyện công phu này để làm gì? 

[11] Thiên Địa Hội là cái tên mà họ đưa ra ngoài, còn bên 
trong hội viên thì họ gọi là Hồng Môn Hội hay Hồng Môn 
(còn gọi là Hồng Bang hay Hồng Gia, Hồng là chữ Hán bỏ 
chữ Thổ ở bên trong ý nói người Tàu bị mất nước). Những 
tên khác của hội như Tam Điểm Hội, Tam Hợp Hội, Thanh 
Thủy Hội, Trủy Thủ Hội, Song Đao Hội, Tiểu Đao Hội, Bát 
Quái Hội, Ca Lão Hội, Hồng Kỳ Hội, Kiếm Tử Hội, Chí Công 


Hội tuy bién thiên theo từng thói ky, từng địa phuong nhung 
truy nguyén cüng déu mót góc. Cüng có khi nguói ta goi 
những tên khác nhu Quán Tử Hội, Bán Biên Thiết Hội, Nhất 
Cổ Hương Hội, Hồng Hắc Hội, Hồng Bạc Giáo, Hắc Bạc Giáo, 
Kết Thảo Giáo, Trảm Thảo Giáo, Khổn Sài Giáo tùy theo tình 
hình, tùy theo địa phương mà phát triển, tất cả đều bình 
đẳng không hơn không kém, cũng không cạnh tranh, giành 
giựt, cốt để cho khỏi bị quan quân đàn áp và tiêu diệt. 

[12] Tài liệu này trích trong Shaolin Long Fist Kung Fu của 
Yang Jwing-Ming tr. 7 còn trong Shaolin Kung Fu (tr. 118) thì 
lại viết Hằng Lâm là phương trượng chùa Thiếu Lâm năm 
1926 (có hình chụp đang chỉ huy tăng binh). Tuy nhiên theo 
phổ hệ thì chữ Hằng và chữ Diệu còn rất mới (phương 
trượng hiện nay là chữ Đức còn cao hơn chữ Hằng đến ba 
đời), xem ra có điều gì không ổn. 

[13] Năm 1968 trong khi là sinh viên tập sự tại một quận ly 
ở Mỹ Tho, người viết có duyên gặp một võ sư Thiếu Lâm làm 
việc chung. Theo ông kể, sư phụ ông học võ chính gốc từ 
bên Tàu. Khi muốn xuống núi, người võ sinh phải đi qua 18 
gian phòng chứa đầy tượng gỗ (mộc nhân) được vận chuyển 
bằng máy móc và phải làm sao thoát được tấn công mà 
không bị đánh ngã. Sau khi qua được rồi, cửa sau cùng là 
một đỉnh đồng chứa đầy than cháy đỏ, người võ sinh phải 
bưng cái đỉnh đó để qua một bên để lấy lối ra. Cái đỉnh đó 
hai bên có hình hai con rồng và sẽ cháy sâu vào hai cánh 
tay người bị thử thách. Một cái vực ở ngay lối ra và người đó 
phải nhảy xuống để qua được bờ bên kia. Trong khi giao đấu 
và vượt qua những chướng ngại, những cao tăng sẽ quan 


sát và chám diém thí sinh và tüy theo tu chát mói nguói sé 
duoc bói mót loai thuóc nhuóm lén hai con róng nhu mót 
chúng chi tót nghiép, màu dó cao quí nhát, кё dó là màu 
xanh và tháp nhất là màu den. Rất tiếc vi tinh hinh an ninh, 
chúng tói khóng дар duoc tàn mát vi уб su Thiéu Làm ао dé 
nghién cüu thém nén viéc dó thuc hu thé nào nén tói nay 
уап khóng dám chác. Vé 

sau doc lại sách vở viết về ngôi chùa cũng thấy dé cập tới 
thử thách này nhưng lại chỉ nói tới hai con rồng xanh và đỏ 
mà thôi. 

[14] Một luật gia người Việt Nam hiện đang là giáo sư đại 
học Bắc Kinh cho tôi hay phải trả $US3000 cho một bài 
quyền học tại chùa Thiếu Lâm mà anh chọn cho con anh 
học. 

[15] Ching-Ching Ni: In China's Kungfu Capital, Thousands 
Lunge for Glory, LA Times, April 21, 2001 

[16] Khóng hiéu sao có dén hai dói mang chü Tú 

[17] Shaolin Kung Fu tr. 119. Theo bài này thi chúng ta thấy 
Kim Dung không theo phổ hé của nhà chùa mà đặt tên 

[18] Việc ra trận hai bên dàn ra rồi tướng bên nọ goi bên kia 
ra thách đấu hoàn toàn bịa đặt của những người viết tiểu 
thuyết chứ không hề có trên thực tế 

[19] Người nào không biết chữ thì khai là không biết (vô hữu 
thức tự) tối đa có thể đỗ đến Phó Bảng (dưới Tiến Sĩ một 
bậc) 

[20] Toan Ánh: Nếp Cũ, Saigon 1965 (Xuân Thu tái bản tại 
hải ngoại, không đề năm) từ trang 118-124 và 142-152 

[21] thường khi giao đấu chỉ diễn ra trong một thời gian rất 


ngán, mót vài miéng dà dén müc hon thua chü khóng có thé 
kéo dài hàng trám hiép, trám chiéu nhu trong tiéu thuyét 
[22] thuóc huyén Thanh Liém, Hà Nam 

[23] huyén Tü Liém, Hà Dóng 

[24] Nguyén Тиап: Vang Bóng Mót Thói, Cáo Thom, Saigon 
1972 tr. 188 - 192 

[25] cháng han nhu Thán Bóng, Thién Su, Phuong Hoàng, Tú 
Hài, Lào Mai, Ngoc Trán... 

[26] cüng nhu cái áo dài tuy mói vé kiéu vài chuc nám nay 
nhung nay đã trở thành một biểu tượng của người Viét. 


Nguón: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyén Kim Vy. 


Nguón: VietKiem 
Duoc ban: Thái Nhi dua lén 
vao ngày: 6 tháng 3 nám 2004 


